NGUYÊN HAM - TICH PHAN 

Bài 1. NGUYÊN HÀM 

I. Lý thuyết 

1. Nguyên hàm ị f (x)dx = F (x) + c 

2. Tính chất 

- (j7(x)úh)' = /(x) và ịf(x)dx = f(x) + c 
ịk.f(x)dx = kịf(x)dx (fc^O) 

- j[/(v) ± g(*)]^ = 

3. Bảng nguyên hàm 



Hoàng Văn Bình 




4. Các phương pháp tìm nguyên hàm 
a. Phương pháp đổi biến số 

Nếu J/(x)íừ = F(x) + C thì J/|ỹ/(x).«'(x)]d!x = F(n(x)) + C 

Đặt t = «(x) => dt = u'[x)dx. Khi đó ị f(t)dt = F{t) + C = f[«(x)] + C 

Cách đặt biến: 


Dạng 1: Đặt biến thường 
+ị f (ax + b)dx đặt t = ax+b 

/(Vĩ) 


l 


yfx 


-dx đặt t = Vx 


+ J/(x" +1 ).xúh;đặt í = x" +1 
+ J /(sinx)cosxch; đặt í = sinx 
+ |/(cosx)sinx<íx đặt t = cosx 
Dạng 2: Đặt lượng giác: 


+ J /(tanx)dx đặt t = tan X 
+ J /(cotx)dx đặt í = cotx 
f/(lnx) 

+ ———- dx đặt t = ln X 

J X 

+ đặt t = e x 


x = a tant 
x = a cot t 


X = a sin t 
X = acost 


a 

X = - r - 

sin t 
a 

X =- 

cos t 

Sau khi tìm được nguyên hàm theo t thì ta thay ngược lại vào / (x). 


+ 


I~2 3 

da -X 

1 


V 


2 2 

a -X 


+ < 


47^ 


a 


47^i 


+ 


4a+x 


4ã 2 +x 2 


2 . 2 

a +x 


b. Phương pháp nguyên hàm từng phân 


Hoàng Văn Bình 



Cho hai hàm số u = u[x) và V = v(x) liên tục và có đạo hàm trên đoạn [ a\b ] thì khi đó ta có 
I udv = uv-ị vdu 

Cách làm: đặt theo quy tắc: "nhất loga - nhì đa - thức tam - lượng tứ mũ" 


c. Dạng nguyên hàm hữu tỉ 

' dx 

ax + b a 


Nguyên hàm dạng: í— = — \n\ax + b\ + c 

J mr -I -h n 


X-X ì 


x-x 0 


+ c với A>0 


Nguyên hàm dạng: í — T~7 -= —7 — -- ln 

J ax +bx + c a(xj-x 2 ) 

Nguyên hàm dạng: í ~ \ ^ dx 
J G(x) 

Nếu Q(x) là tích các nghiệm đon <2(x) = (x-Xj)(x-x 2 )...(x-x n ) thì ta tách 


f^íddx=fí-A_ + ^_ + ... + ^ 

J ơ(x) J lr- 


x-x, X - Xo 


X — X, 


ch 


nj 


Nếu Q( x) là tích các nghiệm đon và nghiệm bội giả sử như<2(x) = (x-x 1 )(x-x 2 )(x-x 3 )” thì ta 
tách 


ơ(x) •* 


Ạ A , B. B 

—— + — +——+ - 


X-Xy x-x 2 x-x 3 (x-x 3 ) 


9 B „_1 

2 +...+ n_1 


5, 5, 

(*-*r ( x - x 3)" 


gx 


V 1 ^ J V" "3/ V" "3/ V" "3 7 y 

Nếu c(x) là tích các nghiệm đon và một tam thức bậc hai vô nghiệm giả sử 


(x— Xl)(x-x 2 )(x 2 + px + q),A = p 2 -4q <0 thì ta tách f —— 7 — r-dx: = [| ———I———+ ơx —— — 
v ’ J ơ(x) J l v x-x 1 x-x 2 X +px + q 

d. Dạng nguyên hàm vô tỉ 

^ / /—r-y\ fx = asữư 

Nguyên hàm dạng R X, da -X đặt \ 

V ỉ [x = acosí 

Nguyên hàm dạng R Ịx, 'sịa 2 + X 2 j đặt x = a tant 

Nguyên hàm dạng R (x, vx 2 -a 2 ] đặt X = — — 

V ' ' cos t 


A , Ạ 


Bx + c 


Idx 


Nguyên hàm dạng R 


Nguyên hàm dạng R 


x, t 


a-x 
a + x 


đặt x = acos2r 


x,a 


ịax + b 
cx + d 


đặt t =, 


ịax + b 
cx + d 


Hoàng Văn Bình 



Nguyên hàm dạng R = - - 1 đặt t = -—ỉ— 

(ax+bỴ *Jax 2 + /3x +ỵ ax + b 

e. Dạng nguyên hàm lượng giác 

Nguyên hàm dạngIsin" xcos x m âx (m, neN) 

• m,n chẵn thì dùng công thức hạ bậc 

• mỉẻ thì đặt u = sin x,n lẻ thì đặt u = cos X 

f. Một số dạng tích phân đặc biệt 


a a 

Cho hàm số / (x) liên tục là hàm chẵn trên [-«; ã\ thì ta có I / (x) dx = 2 ị f (x) dx. 

-a 0 

a 

Cho hàm số / ( x) liên tục là hàm lẻ trên [-a;a] thì ta có I / (x)dx = 0. 

-a 

a f (ỵ\ a p 

Cho hàm số / ( x) liên tục là hàm chẵn trên [-«;«] thì ta có I y—- dx = I / (x) dx. 

-a ^ ^ 0 

71 71 

[ 7Ĩ~\ I ĩ 

Cho hàm số / ( x) liên tục trên 0; — thì ta có I / (sin x)dx = ị f (cos x) dx. 

- 2-1 0 ị 

II. Sử dụng máy tính cầm tay 

Bấm máy tính như sau: (da) I X=x -DB 
1. Tích phân hữu tỉ 

® Dạng J \ 1 trong đó bậc của p(x) > Qịx). Ta thực hiện phép chia đa thức. Áp dụng phưong 
Q(x) 

pháp ICALCỊ 100 

Ta giả sử Q{x) = (x-Xj)(x-x 2 )(x-x 3 ) (nhiều hay ít hon cũng làm tương tự): 
p( ABC 

\ [ = -1-1-h /?(x) trong đó R(x) là biểu thức dư của phép chia. 

Q(x) x-x l x-x 2 x-x 3 


d 

p(*) ] 


dx 

{(x-x 2 )(x-x,)j 

x = x ì 

d 

r(x) ) 


dx 


x = x 2 

d 

p(x) ) 


dx 

Ựx-x 1 )(x-x 2 )J 

x = x 3 


Hoàng Văn Bình 



Tìm R(x) = 


p(x) _ Ạ_ 

dxịịx-x^x-x^x-x,) x-x, 

ax + b 


B 


c 


x-x 2 x-x 3 ] 


® Dạng f(x) = - - -- cần tách đưa về dạng-+ 

(x-x^x-x,) • x-x t 

aX +b 


X = 100 

B 

X - X, X - X, 


sử dụng cách tách 100 


Cách 1. Bấm: 


d 


dx 

ÍCÃLCl X = X; A 
ỊCALCl X = x 0 —^ B 


[(*-*,)(*-* 2 )]v 


Cách 2. Bấm: 


aX +b 


(X- Xl )(x-X 2 ) 
CALCl X = Xj + 0,000000 1 — y A 
CALCl X = x 2 + 0,0000001 — y B 

A = 

B = 


,(X-x t ) 


Cách 3: Bấm 



X = X, 


V A X 1 J 


x = x n 


Cả ba cách trên nếu tìm nguyên hàm đều cho dạng: A ln |x - Xj I + B ln |x - x 2 1 + c . 


VD. Tách F(x) = ■ —r thành các phân thức tối giản 

v ; x 3 -7x 2 +14x-8 r 6 

/ X x 2 + 2x + 6 _ x 2 + 2x + 6 _ A B c 

x 3 -7x 2 +14x- 8 (x-l)(x-2)(x-4) x-1 x-2 x-3 

. X 2 + 2X +6 

Bẩm: —- ; - 

j-[(X-l)(X-2)(X-4)]\ x __ x 
ÍCÃĨCÌ X =1 hệ SỐ A = 3 

_ ■'■ Ti-riiTL ị. 

ÍK-l) CK-2 J ÍK 

__3_ 

dệ) x=2 hệ số B = -l 


Hoàng Văn Bình 
































r . 0 _ . Mạth i 

_ ■'■ Ti-riiTL ị. 

(K-l J ÍK-2) (K 
__lĩ 

ÍCÃĨCÌ X =4 hệ số c = 5 

. 0 _ . Mạth i 

■'■ Ti-riiTL 

ÍK-l) CK-2J ÍK 

__ 5 


Vậy F(x) = 


X + 2x + 6 
X 2 —Ix +\Ax — 8 


_3_ _7_ 

x-\ x—2 


+ 


5 

x-3 


VD.Tính í 1_ 

J l + ỰI+ĩ 

2 

Đặt t = ỈJx+ \ => 3í 2 dí = dx => í— dí 

J 1 + í 

Thực hiện phép chia bằng máy tính: 


3r 

í+1 


K 3t 2 

Ta nhẩm lấy hệ số cao nhất của tử chia cho mâu ta được —— = 3 1 

t 

Nhập màn hình: ICALCl X = 100 ta được 



Ta để ý vì bậc tử chia bậc mẫu ra bậc nhất nên ta tách 300 được hệ số tự do là -3. 
7 101 

Sửa màn hình: 


?ĩx-3X + 3 

Hĩth A 

3 


101 


Ta được -7- = —— 

101 t + l 

Vậy = 3í-3 + —=> = ^--3í+ 31n|l + í| + c 

J t +1 1 + t 1 t + l 2 11 


Hoàng Văn Bình 


























^(*+l) 2 


-3ựx + ỉ + 3ln ỉ + ựx + ỉ 


+ c 


VD. Tính nguyên hàm [ —■ 

J 9 ci 


l + 2sinx 


2sinx.cos x + cos X 


-dx 


1 + 2sinx 


2 sin X. cos 3 X + cos 4 X 
+ 2tanx 


dx= í — 
J 9«; 


l + 2sinxcosx 


2sinxcos x + cos X 


Ta biến đổi: f— 

J 9«; 

1 

-, 1- z lan X , . 2 ..,1,0 1 

= 1 -' ' . 1 ,1' í l; " : X±i±^H d(tan^) 

J 2tanx + l cos X J 2tanx + l 
Ta thực hiện phép chia đa thức tử chia cho mẫu: 

X 2 + 2X + 1 


dx = J 


l + 2sinxcosx 1 


2 tan X +1 cos 4 X 


dx 


Đặt X = tan X: 


2X+Ì 


Ta chia bậc cao nhất của tử cho mẫu ta được —— = — X 

2X 2 


Nhập màn hình: ICALCl X = 100 

~ 0 Ms.th A 

+2?í+1 _l_y 

2K+1 2* 151 

_ 201 


Vì thưong của phép chia là bậc 1, mà hạng tử chứa bậc 1 đã là ^x nên tiếp theo ta sẽ được 

150 ~ 3 
201*4 


Sửa màn hình: ICALCl X = 100 


0 Hith * 

^^+2^+1 ly 3 
2K+1 2 A 4 


K^+2K+1 

13 Hs.th A 

ly 3 

2tf+l 

2* 4 

1 


604 


Tách 


1 _ 1 1 
804 - 4 2X +1 


13 1 1 

Vậy ta được thương là ị X + -ị- + . 


1__ 3.1 1 

=> —tan x + —+ —-- 

4 4 21 + 1 2 4 4 2 tan X + 1 


Suy ra 


. . 3,1 

_ tanx + —+ —-- 

2 4 4 2tanx + l 


1 V, \ 1 _2 . 3 __ 1,1- _,1 . „ 

d(tanx) = —tan x + — tanx + ^ln 2tanx + l \ + C 
v ’ 4 4 8 1 1 


Ta thực hiện 
Hoàng Văn Bình 


































tr, TX , , ax + b a K 

© Tách phân thức ——— = — + 


cx+d c cx + d 

r aX +b 
y cX + d c y 


Nhập máy tính: 

V CA -+- u c J 

ax + b , f( a K x 


(cX+d) CALC X = 10 K 


jy-ị • rax + o f a 

Khi đó: ——— dx = 11 — + 
J cx + d J ' ^ 

VD. Tách F(x) = 


dx = — + Kc ln |cx + d I 
c 


cx + tìí J ^c cx + d J 
2x + l 


2x-1 


2x + l , , K 
= 1 + - 


2x-l 2x -1 


Bấm 


2x + l 
2x-l 


(2x-l) (ỘÃỊẽ) x = 10 ^>K = 2 


Vậy F(x) = ^^- = 1 + - 2 


2x -1 2x -1 


© Tách phân thức dạng: 

f^M dx= f 

J G(x) J 


\ A 2 B ì 
— + — +——+ - 




X - X X - x 0 X — Xo 


(x-x 3 ) 


- + ...+ 


B n _! 5, 

(^f ĩ+ (^ỹ r . 


nx 


VD. Phân tích hàm số F(x) = 


(x-l)(x + l) 
~ , X A B c 

Ta. CO —-——-77 —-7 4-7 + 7-77 

(x-l)(x + l) -X _ l * + l (x + l) 

Ta sẽ tìm được A, c dễ hơn tìm 5 

Bấm: 


thành các phân thức tối giản 


d 

dx 


(x + l) 2 (x-l)]u 


Tìm A ICALCl X = 1 ta được A 


1 


Để tìm c ta bấm 


X 


(x+l) 2 (x-l) 


b+1) 1 


ỊCALCl X = -1,00001 ta được c = 


Hoàng Văn Bình 



Để tìm B ta bấm: 


(x + l) (x-l) 


(* + l) 2 




E Mith A 


CALCl X =-1,00001 ta được 


CX+13 2 ÍX-1J CX+> 

Ũ.5ŨŨŨŨ25 


sau đó trừ đi 


H HỉLth À 

Ans-ị 


0 Math À 

Ans-KX+l) 

2.4999875xiĩ 6 

đem chia cho x+1 

-Ũ.24999075 


,, , -1 , 

xap xí — vậy 


8=4 

4 


Vậy F(x) = - --4-- T = — - + — -= 

v ’ (jc—1)(jc + 1) 4(jc-1) 4(jc + 1) 2(x + l) 2 

Bài này khá phức tạp vì tìm B không ICALCl được như bình thường. Các bạn chú ý theo dõi kỹ chỗ 
tìm B : khi ICALCl được kết quả nào thì trừ cho phần nguyên của số đó. Rồi đem chia cho mẫu của 
phân thức ta cần tìm hệ số. 

VD. Tách F (x) = thành các phân thức tối giản 

X 1 

/ \ 1 A Bx + c 

F(x) = —r -- = -- 

x 3 -l X -1 X 2 + X + 1 


Tìm hệ số A bấm 



1 

3 


Tìm Bx+C ta có: 


11 Ãx + C 
X 3 —1 3(x — 1^ X +X + 1 


ị(x 2 +x + l) + (Bx + C)(x-ỉ) ỉ 

= —-y——-=> H X 2 + x + lj + ( J Bx + c)(jc-l) = 1 

X 1 3 


l-^(x 2 + x + l) 

=> Rx + c = —— - - -. Đến đây đê tìm B, c ta vào hệ iMODEl m nhập hàm bên r X = i 

X — 1 


CMPLX 

- 3 " 

. _ MỉLth À 


-2-lị 

3 3 1 


Vậy Bx + C = -^x-ị 
3 3 


Hoàng Văn Bình 























-1 2 

Vậy F(x) = / =—-—- + -3 3 


X 3 — 1 3(x — 1) X + X + 1 


III. Ví dụ 


VD. Tìm nguyên hàm của hàm số / (x) = X 2 - 2x +1 

A. F(x) = ^x 3 -2x + x + c 
c. F(x) = 2x-2 + C 


B. F(x) = ^x 3 -X 2 + X + C 
D. F(x) = ^x 3 -2x 2 + x + C 


ỵ 3 

Ta có: |/(x)<ix = ỊỊx 2 -2x + l)dx = J x 2 dx + ị-2xdx + ị\dx = — -X 2 +X + C . Chọn B. 


1 1 


VD. Nguyên hàm của hàm số / (x) = -- Y là 


A. In X - ln X 2 + c 


X X 

B. lnx- — + c 

X 


c. In |x| + — + c 

JC 


Ta có: |/(x)dx = --y dx = ị-dx-ị-^dx = \n\x\ + — + c 


VD. Nguyên hàm của hàm số / (x) = — - là 
A. ^ln|5x + l| + C B - -ln|5^ + l| + C* 

Ta có: [— ỉ— dx = — ln|ax + ồ| + c 

Áp dụng: Ị - -dx=^ln|5x + l| + c 
5x “1“ 1 5 

VD. Tìm nguyên hàm của / (x) = (3 - x) 4 là: 

-(3-x) 5 
A. v - 2 - + C 


c. yln|5x + l| + c 


B. + C 


c. 4(3-x) 5 +C 

Ta có: [u a dx = -^—- + C 
J a +1 


D. -4(3-x) 5 +C 


D. ln|x|- — + c 

JC 


D. ln|5x + l| + c 


Hoàng Văn Bình 



Áp dụng: I (3 - x) 4 dx = ^ —— + c 


1 


VD. Biết F (x) là một nguyên hàm của hàm số / (x) = 2 

JC 3 JC “1“ 2 

F(3). 

A. F (3) = ln2 B. F(3) = 21n2 c. F(3) = -21n2 

1 1 A , B 

Tacó: / X = — — - - = - — — = — —— + - 

x 2 -3x+2 (x-l)(x-2) X — 1 x-2 

]-y A _ 1 , . * A B (A + 5)x-(2A + 5) 1 

Đồng nhất thức ta được -3 + 77 - = 7777777777 = 77 - 777—7 

x-1 x-2 (x-lJ(x-2J (x-lj(x-2J 

Ta có -J—!— j-dx + Ị— -ỉ-^-dx = -ln|x-l| + ln|x- 2 | + c 

/f^ì = 0^c = 0. Vậy /( 3 ) = -ln2. 

Qua ví dụ trên ta lưu ý: 

^ , 1 1 

Có thể nhớ nhanh công thức: -2-- —dx = ———ln 

J (x-a)(x-Z?) b-a 

hợp [--—- —dx = — ln 

J (ax + è)(cx + í/) ad-bc 


và thỏa mãn F 


ín\ 




= 0. Tính 


D. F(3) = -ln2 


1A + 5 = 0 J A = -1 

I-2A-5 = 1^15 = 1 


x — b 


x-a 


+ c hay tổng quát hơn cho trường 


ax + b 


cx + d 


+ c 


VD. Xét / = IX 3 (4x 4 - 3 ) dx. Bằng cách đặt u = 4x 4 -3. Khẳng định nào sau đâu đúng? 


A. / = — í u 5 du 

B. / = — í Li' du 

c. I = — [u 5 du 

D. / = } 

4 J 

12 J 

16 J 



Đặt u = 4x 4 -3 => du = Ỉ6x 3 dx <=> x 3 dx = thay vào / = |x 3 (4x 4 -3) dx.ta được -^Ịu 5 du. 

VD. Giả sử F(x) = (ax 1 +bx+cje x là một nguyên hàm của hàm số /(x) = X 2 e x . Tính 5 =a+b+c 
A. 5 = 1 B. 5 = 0 c. 5=5 D. 5 = 2 

Ta có F'[x) = (2ax + b)e x + e x (ax 2 +bx + c^ = e x ịax 2 +{2a+b)x + b + c~ị = e x 


" X x 2 


a= 1 

2a + b = 0<^> 
b + c = 0 


a= 1 
b = -2 
c = 2 


Hoàng Văn Bình 



Hoặc một cách khác: dựa vào bản chất của nguyên hàm từng phân mà ta có: 

Tạm ký hiệu như sau: «là đạo hàm lần 1, 2, 3 ....Của u(x). Vj,v 2 ,v 3 ,... là nguyên hàm 
lần 1,2,3... của v(x). 

Ta có được: uv l —u'v 2 +u"v 3 

Áp dụng: u = X 2 => u ' = 2 x,u" = 2;V = e x =>Vj =e x ,v 2 = e x , v 3 = A 

X 2 .e x -2x.e x +2e x = e x ịx 2 — 2x + 2) vậy ta cũng đã xác định được a,b,c nhanh chóng. 

Vậy s=a+b+c = l+2-2 = l 
Bấm máy tính như sau: (If| 

0 Ms.th ầ, 

|ỉ 00 X 2 e x dx ^ 100 

9SŨ2 

Tách: 9802 = 10000-200 + 2 = x 2 -2x + 2 = F(x)-> 1-2 + 2 = 1. ChọnA. 

VD. Tìm nguyên hàm của hàm số / (x) = cos 2x 

A. Ậsin2x + C B. —^sin2x + c 

2 2 

c. 2sin2x+c D. —2sin2x+c 

Đặt t = 2x <=> dt = 2 dx <=> dx = ^ thay vào Icos xdx = Icosí ^ = ^-sint + c 

Thay ngược lại ta được ^sin 2x + c 

Ta có công thức nhanh: Icos (ax + ò)dx = — sin(ax + Ễ>) + C; I sin (ax + ồ)dx = sin(ax + Ễ>) + C 

VD. Cho a,b là hai số thực thỏa mãn F(x) = (acosx + ồsinx)e* là nguyên hàm của hàm số 
/(x) = e x cosx . Tính p = a+b 

A. 2 B. 1 c. 4 D. 3 

Đây là dạng nguyên hàm lặp lại, vì khi ta nguyên hàm hai lần sẽ quay lại đề bài ban đầu. 
ín=cosx íw' = -sinx,w" = -cosx 

Đặt <! => < (ở đây có một quy ước nhỏ là V,, v 2 là nguyên hàm) 

[dv = e x dx [Vj = e x dx 


Hoàng Văn Bình 



Ta có I = cos X.e x + sin X.e x - J e x cos xdx <^>21 =e x (cos X + sin x) I = e 


1 1 . 

—cos X ——sin X 
2 2 


Vậy a = b = ^=> s = a+b = l 


Ta có công thức giải nhanh: 


- e m 

e ax cos bxdx= T- — ịacosbx + bsinbx) + C 
J a 2 +b 2y ’ 


. e m t 

e m sin bxdx = — — ( a sin bx - b cos bx ) + c 

J a 2 +b lK ’ 


VD. Biết I xe 2x dx = axe 2x + be 2x +c (ữ,èeQ) .Tính ab 


A. ab = — 
4 


B. ab = — 
4 


c. ab = 

8 


D. ab = \ 
8 


Đặt 


\u= X 


I dv = e 2x dx 


du = dx 

1 

V = — e 
2 


2x 


Ta có: ịe 2x -ịfe 2x dx=ịe 2x -ịe 2x + c 

2 2 J "> ZL 


2 4 


1 

a = — 

2 

4 

4 


— 


Bấm máy tính như sau: 



^ . 199 200-1 2x 1 X 1 , -1 

Tách: — =--— = — - — = — =>a.b = — 

4 4 4 4 2 4 8 


-1 1X 


f ( x ) 


3x 


/'(x)lnx. 


. lnx 1 „ 

A. ——r- + ——r- + c 

X 3 5x 2 

c. !h + A+c 

X 3 3x 2 


X 



B. 

lnx 

1 




X 3 

5x 

D. 

lnx 


3 

+ — 
c . 


+ c 


Hoàng Văn Bình 





















Xét nguyên hàm ịf ’(x)lnxíZx đặt ^ ^ < 

I / '(x)ln xdx = lnx./(x)-| — ^ dx = -y+ ^“7 + c 

3 

VD. Cho F (x) là một nguyên hàm của hàm số / (x) = c* + 2x thỏa mãn F (o) = --. Tìm F (x) 


du = —dx 

X 

v = f{x) 


A. F(x) = e x +X 2 +^ 


B. F(x) = 2e x +x 2 


c. F(x) = e x + x 2 +A 


D. F (x) — 6 X + X 2 + 


2 ' 2 
Ta co: +2 x^dx — 6 + 2x +c 

F(0) = ịoe° + 0 2 + C = ịoC = ị. Vậy F(x) = e x +x 2 + ị 

VD. Cho hàm số y = /(x)thỏa mãn /'(x) = (x + l)e* và ị f(x)dx = (cvc+b)e x +c vói a,b 
Tính a + b 

A. 0 B. 3 c. 2 D. 1 

Ta có F ị y x) = { y ax+b)e x +c là nguyên hàm của /(x)và /'(x) = (x + l)c* 

Đặt => F "(x) = / '(x) 

ịf'{x)dx = ịị y x + í)e x cbc = xe x +c = /(x) 

I / (x) <íx = I X£*<ÍX = (x — l) e x + c 
Vậy a — l,b = -1 => a +b — 0 


2^3 

VD. Tìm nguyên hàm của hàm số Ị- , -——- dx bằng 

J xíx 3 -1J 


A. In 

2 1 

X - 

+ c 

B. In 

2 , 1 
X H- 

+c 

c. In 

1 

x ~~2 

+ c 

D. In 


X 



X 



X 2 




X + ■ 




+ c 


Hoàng Văn Bình 



Sử dụng phương pháp tách 


2x 3 +l _A Bx 2 
r(x 3 -l) _ x + x 3 -l 


CÃLCl X =0,000001 


CÃĨCỈ X =1,0000001 


2^3+1 V 

0 HỉLth À 

1 

-1 ] 

XCx3-ĩ) A 


2^3 + 1 1 

0 Hãth A 

:x 3 -u 

00000003 

K(x3-Ĩ) 

3. 


hệ số A = -ỉ 


hệ SỐ B = 3 


„ 2x 3 +1 -1 3x 2 

Suy ra: 7 — —- =-h 


(x 3 -l) X X 3 — 1 

Khi đó: í 2 f. + \d x= \[- + ^^\dx = -\-dx+\ d ^ịẠ 
J x(x 3 -l) V i 3 -lj * X J x 3 -l 


:(x 3 -l) 

= -ln|x| + ln|x 3 - 1| + c = ln 


x 3 -l 


+ c = ln 


2 1 

X — — 


+ c 


Bấm máy trực tiếp: |SHIFT| 1^1 

0 Hs.th À 

_ 1.438x512 


VD. Tìm nguyên hàm / (x) của hàm số / '(x) = 


cosx 


(2 + sinx) 


. sinx . ^ 
A. 2 +c 

(2 +sin x) 


B. 


1 


2 + cosx 


+ c 


c. -—Ị— + c 

2 + sin X 


D. n smx +c 
2 + sin X 


Ta có: [ — COSX 2 dx =f ư ( 2 + sin *) 1 +c . Chọn c 
i (2 + sinx) J (2 + sinx) 2 + sinx 

X 2 \ Ị -- ị) 

VD. Giả sử một nguyên hàm của hàm số / (x) = , + —— —— y có dạng a vl - X 3 H - -—==. 

yỉ-x 3 *Jxịl + ^fx^ ỉ + slx 


Tính a+b 
A. -2 

Hoàng Văn Bình 


B. I 
3 


c. 2 


D. 4 

3 


































Ta có [ f (x)dx = [—JL=dx + f-—- 

J sỉĩịi+síĩ) 


dx 


X I 7 

Tính J , = dx đặt t = \lỉ-x 3 => 2tdt = -3 x 2 dx 
J VI-X 3 

f / 2 =dx = -ị\dt = -ịt + c = ^/l-x 3 =>A = ^ 

J v / T7 3J 3 1 3 3 

Tính [ 1 —— -T- Vx = 2 1*-— - v(l + Vx) =— 

J ^(i + V7) J (i + ^) 1 r i+^ 


+ c, => B = —2 


Vậy a + b = - 


8 


VD. Gọi F (x) là một nguyên hàm của hàm số / (x) = 2 X , thỏa mãn F (o) = . Tính giá trị biểu 

thức r = F(0) + F(l) + F(2) + ... + F(2017) 


A. F = 1009. 


2 ZUW +1 

In 2 


B. T = 2 


2017.2018 


c . T = 


2 -1 
ln2 


D. T = 


2 ZU -1 
ln2 


r\x 

Ta có F{x)=\2 x dx = -^- + C 
w J ln2 


Mà F(0) = —=>C = 0=>F(x) = 2 


ln2 


ln2 


r = F(0) + F(l) + F(2) + ... + F(2017) = -^- + -^- + -^- + ...+ 
v ’ w w v ; ln2 ln2 ln2 

r^X 

Bấm máy: ta cũng biến đổi để ra được F (x) = 


12017 


1 1-2 


2018 ~2018 


ln2 ln2 -1 


ln2 


ln2 


Bấm: |shiftỊ Ịiog.ũ 


17 , 

v:=ũ 

í 2 * ì 

a Math A 

1 

Lln(2)J 

đáp án đã rút gọn 

0 

tì 218-1 

H ln Í21 

Math Ả 

0 


ta được 


.13 Mith ầ. 


ln (2) ) 

378192.4Ũ61 


z=ũ 


bấm gán vào A, lấy A trừ đi 


Chọn D. 


Hoàng Văn Bình 


































Bài 2. TÍCH PHÂN 

I. Lý thuyết 

1. Tích phân 

b 

I / (x) dx = F ( b ) — Fịà) 

a 

2. Tính chất 

ồ b b 

Tích phân của tổng thì bằng tổng các tích phân: J[/(x)± g(xỹịdx = I /' ( x)dx ± I g{x)dx 

a a a 

b b 

Có thể đưa hằng số ra ngoài tích phân: Ị kf (x)dx = kị f (x)dx 

a a 

Tích phân tại một điểm bằng 0: Ị / (x) dx = 0 

a 

b c b 

Chèn điểm ce(ữ;è) vào cận ta có: |/(x)íbc = |/(x)íừ + |/(x)í/x 

a a c 

b b b 

Tính bất biến của tích phân: ị f (x)dx = ị f (t^dt = ị f (y)dỵ... 

a a a 

II. Sử dụng máy tính cầm tay 

Sử dụng chức năng QS để tính tích phân. 

III. Ví dụ 

1. Tích phân dạng hàm 

4 

VD.Cho hàm Số / (x) có đạo hàm trên [l;4] vàthỏamãn /(l) = l, |/'(x)dx = 2. Giá trị /(4) là 

1 

A. 2 B. 3 c. 4 D. 1 

Ta có: Ị f'(x)dx = f (x) 4 =/(4)-/(l) = 2=>/(4) = 3. 

9 

VD. Cho hàm số /(x) liên tục trên R và F(x) là nguyên hàm của /(x), biết J/(x)dx = 9 và 

0 

F(0) = 3. Tính F(9) 

Hoàng Văn Bình 



A. -6 


B. -12 


c. 12 


D. 6 


Ta có ị f (x)dx = F(b)~ F(a) từ đó ta có thể tính được một yếu tố khi biết hai yếu tố còn lại. 

a 

Ị/(x)djc = 9 = F(9)-F(0)^F(9) = 9-3 = 6.ChọnD. 

0 

VD. Cho hàm số f(x) liên tục trên [-1;4], /(4) = 2017,j/'(x)dx = 2016. Tính /(-1) 

-1 

A. /(-1) = 3 B. /(-1) = 1 c. /(-1) = -1 D. /(-1) = 2 


Ta có: j / '(x)dx = / (4) - / (-1) = 2017 - / (-1) = 2016 => / (-1) = 1. Chọn B. 

-1 

2 

VD. Cho hàm số /(x) liên tục trên [—1; 2] và F(x) là nguyên hàm của /(x), biết Ị/(x)dx = l và 
F(-l) = -l. Tính F(2) 


A. 2 


B. 0 


c. 3 


D. 1 


Chọn A. 

VD. Cho hàm số /(x) thỏa mãn J/(x)í/x = 10. Tính / = J[2-4/(x)]í/x 

2 5 

A. / = 32 B. / = 34 c. / = 36 D. /=40 


2 2 2 2 5 

Từ / = J[2-4/(x)]í/x = j2í/x-4j/(x) = 2x +4j / (x) =-6 + 40 = 34 

5 5 5 5 2 


Hoặc 


b K 

Mẹo: J / (x) dx =K => / (x) = —- 

Áp dụng: J/(x)dx = 10=>/(x) = ^ 

2 3 

2 2r 1Q- 

I = ị[2-4f(x)~ịỉx = ị 2 - 4 .^ =34 
5 5 L 3 _ 

10 6 2 10 

VD. Cho hàm số f{x) thỏa mãn I = 7 và j/(x)íừ = 3. Tính / = J/(x)ứh +1 f (x)dx 

0 2 0 6 


Hoàng Văn Bình 



A. 7=10 


B. 1 = 4 


c. 1=1 


D. l = -4 


b c b 

Áp dụng tính chất I/(x) dx = ị f (x)dx+ị f (x)dx 

a a c 


Ta có: 


10 2 6 10 2 10 2 10 

ị /(x)dx = J/(x)dx +J/(x)dx +J f (x)dx <=> 7 = J/(x)<7x + 3 +ị / (x)dx <íí> ị/ (x)úh +ị/ (x)dx = 4 

0 0 2 6 0 6 0 6 

2 4 4 

VD. Cho j/(x)dx = l, j/(í)<ử = -4. Tính / = Ị f{y)dy. 

-2 2 -2 


A. -5 


B. -3 


4-24 24 

j/(y)dy = j/(y)dy + j/(y)<fy = -j/(x)dx + j/(í)dt = -l-4 = -5 

-2 2 2 -2 2 

VD. Tính F'(0) của hàm số F (o) = j cos Vtdí (x>0). 

0 


B. -2 


Đặt y = Vt <=> 2ydy = dt 


ít = 0 fy = 0 

Đổi cận tích phân: 1 —»■ 1 

[t = x 2 [y = x 

X 2 X 

Ta được: F (x) = I cos yỊtdt = 1 2y cos ydy 

0 0 


^ ^ fw = 2y ịdu = 2dy 

Đặt < => <^ 

1 dv = cos ydy |y = siny 


XX XX 

Tacó:2ysiny - 2| sin ydy = 2y sin y + 2cosy = 2xsinx + 2cosx-2 = F(x) 

0 0 0 0 


Ta có /'(A) = 2xcosx—»/(0) = 0 


D. 72 


4 

VD. Cho hàm số / (x) liên tục trên R và thỏa mãn I / (x) dx = 2. Khẳng đinh nào sau đây sai? 

-2 

2 3 2 1 r 

A. |/(2x)dx = l B. |/(x + l) = 2 c. ịf(2x)dx = 2 D. ^ j*/(x-2)<7x = 1 

-1 -3 -1 2 0 


Hoàng Văn Bình 



2 1 


Tacó: Ị f(x)dx = 2=>f(x) = 4 + 2 = l 

Bấm: 



0 Math Ả 

J!isdx 

Đáp án A. 

1 



0 Hath À 

Í-33* 

Đáp án B . 

2 



0 HỉLth À 

ỉíosdx 

Đáp án D 

1 


Chọn c vì ở câu A ta đã loại được c. 


VD. Cho f(x) liên tục trên [0;2] thỏa mãn /(x) + 2/(2-x) = 2x. Tính ịf(x) ch. 


A. ị B. ị c. 4 D ' 2 

3 3 3 

Cách 1: 

Từ /(v) + 2/(2-x) = 2x<í>|/(x)dx + 2|/(2-x)dx = |2xdx = 4 =>3j/(v)ch = 4<íí> j*/(x)ch = 

0 0 0 0 0 

Cách 2: 

Chọn JC = 1 thay vào /(v) + 2/(2-x) = 2x=>/(l) + 2/(l) = 2 
o3/(l) = 2o/(l) = |=>|/(l>U = ||u = í= > |/W<U = í 

VD. Cho I j ch = 4 trong đó V = / (x) là hàm số chẵn trên [—l;l].Khiđó |/(v)ch bằng 
,1 + 2 1 


A. 2 


B. 16 


c. 4 


D. 8 


Vì y = / (x) là hàm số chẵn nên ta chọn / (x) = X 2 . Bấm máy như sau: 


Hoàng Văn Bình 


I cn 








1 

Ta thấy tích phân sau gấp đôi tích phân trước, suy ra I / (x)dx = 4.2 = 8 

1 


VD. Cho / (x) là hàm số chẵn, liên tục trên R và 
A. 10 B. 5 


5 

|[l + 2/(x)]dx = 15. Tính 1 = 

0 


J f(x) dx 


-5 


c. 30 



5 5 5 5 5 

Ta có: j[l + 2/(x)]dx = Jl ck + 2|/(x)ch = 15=>|/(x) dx = 5=> J f( x ) ch = 5.2 = 10 

0 0 0 0 -5 


Bấm máy tính: 


15 -J 

B Math ▲ 

2 ^ 10 


VD. Cho hàm số y = f(x ) liên tục và nhận giá trị dưong trên (0; +co) thỏa mãn / (l) = 1, 
f(x) = f'(x)yỈ3x + ĩ , với mọi X > 0. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 4</(5)<5 B. 2</(5)<3 c. 3</(5)<4 D. l</(5)<2 

Từ f(x) = f'(x)yj 3x + l=> ^=L= = ^-^ =>[ 1 — dx = [ —-ị ) dx 

w w f(x) J ^TĨ J f(x) 

=^V3x + l + Coln/(x)=^V3x + l + C<^>/(x) = 

_4 , 1.4-3 

Ta có / (l) = 1 => c = -^- => / (5) = e 3 3 «3,794 


Chọn c. 
Cách khác: 


r -Tto 

J /W 



1 

V3x +1 




Hoàng Văn Bình 

























ì 


d(/(x)) _4 


\ /(,) = i oln (l /W D 


5 

= ln 

/(5) 


/(') 


■/(5) = ' 


1 1 

VD. Cho hàm Số /(x) thỏa mãn Jx(/'(x)-2)dx = /(l). Tính / = j/(x)dx 

0 0 


A. 1 = 0 


B. / = -1 


c . 1=1 


D. 1 = 2 


Từ Jx(/ '(x) -2)dx = / (l) I x.f '(x)dx-j*2xdx = / (l) <íí> I x.f '(x)dx = / (l) + 1 

0 0 0 0 

Xét j*x./'(x)dx 

0 

\u = X ịáu = áx _ / * Ị. „ _ 

Đặt Ự=n*)^ị7=flr^ x \Ỷ {x)iI 

= f (1) -1/ (*) d* = / (1) + 1 => J/ (*) dr = -1. Chọn B 

0 0 

VD. Cho hàm số y = / (x) thỏa mãn j(x + l)/'(x)dx = 10 và 2/(l)-/(0) = 2. Tính / = j /(x)dx 

0 0 


A. / = -12 


B. 1 = 8 


c . 7=12 


Đặt 


fw = x+l íd« = dx 

ịdv=/ •(.x> ^ |7= f(x) ^' {x+0fw 


- J/(x)dx = 10 

0 


1 1 

= 2 /( 1 ) _ /(°) _ l/( x ) dx = 10 ^ > J/(*)d* = -8 

0 0 


D. / = -8 


2. Tích phân bình thường 

Sau khi tìm nguyên hàm bằng các phương pháp. Ta áp dụng công thức của tích phân để tính giá 
trị tích phân. 

Bấm máy trực tiếp (29. 

3. Tích phân chống máy tính cầm tay 

Đây là một dạng bài rất hay, tuy nhiên khả năng ra các bài toán về bản chất tích phân vẫn là dạng 
bài được ra nhiều hon. Các cách thường áp dụng cho tích phân chống máy tính cầm tay: giải hệ 
phưong trình bậc nhất, Table, mũ hóa,.... 


Hoàng Văn Bình 



về nguyên tắc cơ bản: cần lưu trước tích phân vào biến nhớ. Thường thì các ẩn là số nguyên hoặc 
hữu tỉ. 

VD. Cho j 41ĩlX + 1 Jx = aln 2 2 + Hn2 (a,z> e z) . Tính 4 a+b. 

2 x 

A. 3 B. 9 c. 7 D. 5 



41nx + l 

X 


dx = A 


H Math Ả 

J2 41n^:. + l dx , ft 

1.654Ũ532Ũ8 


Giải hệ phương trình 


íaln 2 2 + Mn3 = A , , 

với K là các đáp án. 

[4 a + b = K 


Lần lượt thử với các đáp án, vì đề bài nói a,b e z nên máy tính báo số nguyên mới nhận. Với 
K = 9 ta được 


B Ha.th 

0 MathT 

0 Hath À 

lílĩmTlĩƯ D.E93I iIÍeSMI 

ẼL M 1 ãJ 

x= 

Y= 

0.4804530139 

2 

1 


Vậy a =2,b = l=> 4a + b = 9. 


4 1 

í* cos X I 

VD. Cho [———- dx = an - -- ln b (0 < a <ỉ,ỉ<b <3,a,b gQ) Tính tích ab. 

ị sin X + cos X 4 


A. 


Ị_ 

2 




D. 


1 

8 


Gán tích phân vào A 


_ 0 Math Ả 

4 COStKĨ Ị. 

,0 sin ÍK) +COS ÍX J 

0.5659858768 


Từ j- 

o si 


cosv , 1, , 

-— dx = an + — In £> 


sin Jt + cos JC 


A--lnb 

4 


;r 


(rút a theo ) 


Hoàng Văn Bình 















Vào iMODEl l~7~l Coi hàm của ta là y 


, do 1 < b < 3 nên ta chọn START 1 END 3 STEP 0,25 


A - — ln X 
4 


n 


B Msrth 

ln(KJ 

fOO=— 

H Math 

1 

□ Math 

3 

□ Ha.th 

0.25 



Ta thấy tại 2 



K 

0 

F(KJ 

Msrth 

M 

5 

1.15 

5 

D.1355 
ỄiHlrt- 


Ẽ 

E.EẼ 

D.1I5E 

0. 125 


Ta được .1' = 2, V = 0,125 = - hay b = 2,a = \^> ab = —. 

% y 8 4 


\ dx 

VD. Biết [ = (T/ln 2 + /?ln 3 + eln 5 (a,b,c e z). Tính s =a+b + c. 

ị X +x 

A. 6 B. -2 c. 2 D. 0 


ị rịỵ 

Gán [ = A . Khi đỏ A = aln2 + Mn3 + cln5 = ln2 ữ +ln3 fc +ln5 c 

ị X +x 

Sử dụng tính chất a = e' na = ln e a ta có: ln e A = ln(2 a 3 , ’5‘ ) e A = 2 a 3 b 5 c 


tách m = 2 4 .3 \5 5 (Sử dụng chức năng FACT) 

Vậy a = 4,b = c = -ì ^ s = a + b + c = 2 

VD. Biết [ + A + W = a + ln ^ với a,b là các số nguyên. Tính a—2b 

' x + 1 2 

A. -2 B. 5 c. 2 D. 10 

Gán tích phân vào A 


Bấm: 



s 

Mi.th Ả 



16 



15 


Hoàng Văn Bình 





















ị o e A ~ a = ị 2e A ~ a =b 
2 2 

Sử dụng ỊmodeỊ f~7~l nhập hàm số START - 9, END 9, STEP 1 



VD. Biết ị^ỉdx = a\fẽ + b với a,be.z. Tính p = a.b 
1 \lx 

A. p = 4 B. p = - 8 c. p = - 4 D. p = 8 

Lưu tích phân vào A 

0 Ms.th A 

íĩnsr* 4 * 

0.7025574536 

Ta có A = ã\fẽ + b=> A- a*Jẽ = b Sử dụng iMODEl In nhập hàm số START - 9, END 9, STEP 1 

Irco-Í-Xl? ■ I 



K 

0 

FCHJ 

Ms.th 

n 

B 

mni 

SJ5Ì|fln 


9 

-1 

Ba 951Ê 

4 


Vậy a = -2 ;b = 4 => p - a.b = -8. Chọn B 

f X 3 +2 ' 

VD. Cho tích phân: I = — ———— -dx = aln2 + Mn3 + cln5 + <iln7 ( a,b,c,d e Q). Tìm a,b,c,d. 

^ X 5 X “1“ 4 


H Math A 

3.405435108 


Ta có: A = a + ln — A - a = ln 

2 


Hoàng Văn Bình 



















(bài này sử dụng trên máy tính VINACAL vì máy tính Casio không xử lý được) 
Lưu tích phân vào A 


I 


Hs.th Ả 


K3+£ 


4 “ 4 -7 552 tẬ'ỉí-.t ^ 

0.3015083199 


Ta có = 2 a 3 b 5 c l d 


0 Math A 

Ẽ ft 

1.351897039 

Ở đây ta không thể tách được về dạng tích các thừa số nguyên tố. (vì điều kiện cho hữu tỉ nên số 
mũ của ta không nguyên) 

Ta sử dụng phương pháp iMODEl í~7~l nhập hàm số F (X ) = e AX - X (vì ịa, b, c, d e Q) nên ta nhân cho 
số nào đó sẽ làm cho các hệ số có thể phân tích được ra thừa số nguyên tố) 

rp . v . 4287 4287 250047 3 6 .7 3 

v ’ 40960 40960 40960 2 13 .5 

_ -13 , _-l 1 

=> a = ——,b = 1 ,c = — ,d = — . 

6 6 2 


2 ( x + 2) 2017 

VD. Tính tích phân I = J — 201 g — dx 

1 x 


3 2018 


>2018 


32018 


>2018 


2018 


B. 


4036 


02017 ọ 2018 

c. ^—-4— 

4034 2017 


02021 _ ọ2021 

D. —4 
4040 


Mẹo: Bấm máy số mũ to như vậy máy sẽ không xử lý được ta sẽ thu gọn biểu thức lại. bài toán 

, r(x + 2) 17 

của ta thu lại được / = 1 -—-^—dx 

1 x 


018 _ ọl8 

A. — 
18 


018 _ ọl8 

B. 

36 


017 ọl8 

c. 

34 17 


o21 _ ọ21 

D. 

40 


Bấm tích phân 

ã Ms.th Ã 

ffiỉỉ±2JlÌ c | x 

J 1 K19 lj:: 

10754398.47 


Bấm 4 đáp án 
Hoàng Văn Bình 






















0 Mith A 

3l8_£l8 

18 

21508796.94 

B Hs.th Ả 

3l8_£l8 

36 

10754398.47 


H HỉLth À 

34 17 

3782819.853 

H Hath À 

40 

261456401.3 


Chọn B. 


4 

VD.Cho / = JWĨ + 2xdx và u = yỊĩx + ĩ . Mệnh đề nào dưới đây sai? 

0 


c. I = \ 

2 


1 X 2 (x 2 -iyix 

1 

B. 

ị 3 

/ = (w 2 —l)du 

2 ị 

í,, 5 „ 3 A 

3 


3 

VI VI 

tT“Tj 

1 

D. 

I = ịu 2 (u 2 -ỉ^du 

1 


Ta có u = yỊĩx + ĩ <=> u 2 =2x+l: 


x = 


u 2 -1 


• udu = dx 


Đổi cận: 


ị X — 0 — ^ u — 1 
I X = 4 —» u = 3 


4 _ 3 2 Ị 3 

7 = 1 X\íĩ+2xdx = I ———udu = 4-j"(y 2 -Ýju 2 du 
0 1 2 2 1 

4 

Bấm máy: đầu tiên ta bấm 7 = 1 A'VĨ + 2xdx 

0 


0 HỉLth À 




19.36666667 


Sau đó bấm 4 đáp án, thấy đán án nào có cùng kết quả là đúng 
Loại câu A, vì chưa đổi biến. 


Đáp án B 


B Hĩth Á 


ịJiX 2 (X 2 -l)dx 

19.86666667 


đúng. 


VD. Biết J 

3 


Hoàng Văn Bình 


X + X +1 


b r \ r r , 

■dx = a + ln c vói a,b là các số nguyên. Tính s = a-2b 
x + ỉ 2 

























A. 5 = -2 


B. 5=5 


c. 5 = 2 


D. 5 = 10 


Ta biến đổi í — + A ' + 1 d x = í ịX H—ỉ—- 
J 3 x+1 ịy x+1 


dx = 


— x^ + ln |x +1| 

v2 1 1 


= 8 + ln^ 
2 


Bấm máy: Gán I 

3 


‘ X + X +1 


-- —dx —»A=>A = a + ln^=>a = A — ln ^ 

X +1 2 2 


I 




0 MỉLth Ả 


dx+A 


3 K+l 

3.405465108 


ImõdẽI 0 



start? 


0 HỉLth 


End? 


0 Math 


step? 


E Mít lì 




0 

Ms.th 


K 

FCHJ 


E 

i 

E 

i 

RAaj|U 


M 

M 

n.niEỂ 

s 


ta được b = 3,a = s 


Vậy a—2h = 8—2.3 = 2 


2 (n l\ , , 

VD. Kết quả tích phân [(2x-1 - sin x)dx = ;r --2 -l(fl,ieZ). Khẳng định nào sau đây sai? 

0 \a b) 


A. a + 2h = 8 


B. a+h = 5 


c. 2a-3b = 2 


D. a—b = 2 


Gán: 


_ 0 MathT 

ỔC2X-l-sin(X)> 
-Ũ.1033952265 


A = 7ĩ 


n V' 
a b) 


n 


A + l , 1 

———t-T- 

n b 


= a 


Table: 


fCX)= 


E 


JT 

M+l 1 

7f K 


Math 


Hoàng Văn Bình 



































start? 


0 Ha.th 


End? 


0 Math 


step? 


0 Ha.th 



K 

0 

FCHJ 

Ms.th 

n 

B 

1 

Ẽ 



9 

i 

5. min 

4 


4_|®ta được b = 2, a = 4. Suy ra khẳng định B sai. 


e 1 

VD.Biết \-^dx = a4ẽ + b với a,b G z. Tính ab 

1 V* 


A. ab = 4 


B. ab = — 8 


c. ab = -4 


D. ab = s 


Gán 


B Mãth A 

0 ■7025574536 


A = ajẽ + b=>b = A-aJẽ 


ImÕÕẼI [7]: 


0 Mn.th 


f(X)=n-XJẽ 


start? 


0 Ha.th 


End? 


0 Mã.th 


step? 


□ Ha.th 




0 

Ms.th 


K 

FCHJ 


9 

M 

mm 



5 

-1 

E.35IE 

4 


a = -2, & = 4 


Vậy ab = - 8. 

r 1 

VD. Biết [ —7— — = aln(e 2 + 1) + Mn2 + C với a,b,c là các số hữu tỉ. Tính s =a+b+c. 

•Ị X + X v ’ 

A. 5 = 1 B. 5 = -l c. 5 = 0 D. 5 = 2 

Gán 


I 


0 HỉLth À 


Ễ 1 


:dX+A 


1 _ 

0.2831095848 


Hoàng Văn Bình 





































\' dx J( A + B _U = |i A _( * & = Aílvỉ) 

•Ị X + X 'VI X + 1 ) * X ' X + 1 * X 2 * X + 1 

lnx-^ln(x 2 +l)ì = -^Tn(e 2 + l) + ^-ln2 + l 

2 y/ J 2 2 


=>■ ữ -\-b +c — 1 

VD. Gia sư J* € [2x + 5x — 2x + 4^ dx — ị^cix + bx + cx + d ^ € + c . Khi đo (X ~\~b ~\~ c + (ỉ bang 
A. -2 B. 2 c. 3 D. 5 

Bấm như sau: 


B Mìth A 

yr^2x> 


Ẽ200 


0 Math À 


« 3 +5X 2 -2X+4)dx 


0 HỉLth À 

yr^2x> 


Ẽ200 


1ŨŨ98Ũ3 


tách 1009803 = X 3 + X - 2x + 3 


Vậy a+ỉ>+c+tì? =3. Chọn c. 
VD. Cho / = I 21n * +1 


1 x(lnx + l) 

A. 5=3 

Gán tích phân vào A 


b r b AS» • f r -ị 

2 dx = aln2-— vói a,b,c eZ, — tối giản. Tính s = a+b + c 


B. 5=5 


c. 5 = 0 


D. 5 = 7 


I 


0 HỉLth À 

£ 21n ÍK)+1 


-1, K 

1 i 1 nO-Ọ _+1 Ị 2 a:P 

0-8362943611 


A = aln2--=>- = aln2-A.Ta ImÕDẼỊ [71 

c c 


Ta thấy 




E 

F(KJ 

Math 

E 

i 

1 

Ẽ 



M 

i 

1.1931 

in 

■ 

o 


^ b ì „ , ^ 

tại a = 2=> — = ^=> a= 2,b = l,c = 2=> a + b+ c = 5. Chọn B. 
c 2 


1 3 

VD. Cho / = f ——“ r—-dx = lna + ỉ>lnc, (a,b,c e Q). Tính 5 = a + 2h+c 
* X 4 + 3x 2 + 2 v ' 


Hoàng Văn Bình 





























A. 3 


B. 2 


c. 0 


D. -3 


Gán tích phân vào A 


13 Mít lì Á 

Ũ.05889151783 


Ta có A = ln a + b ln c <=> e A - a.c b 


Vì a,b,c e Q nên ta chọn hàm như sau e Ax = a x c bx . Ta nhân thêm X vào mũ vì khi đó ta sẽ nhận 
được kết quả đẹp hon. 

Vào @ [7] 


0 Msrth 

fOO=e A>í 


start? 

0 Hath 

End? 

0 Hã.th 

step? 

□ Ha.th 


-5 


5 


1 




13 

Ms.th 



13 

Math 


K 

FCHJ 



K 

F(KJ 


n 

B 

1 

Ẽ 

I.ŨEnE 

■nFị : 


n 

B 

1 

5 

l.riEÌlE 

WMfẸ 


9 

i 

1 . 1995 

1. 125 

9 

9 

1.1935 

9jS 


Khi đó a 1 c lb = % = 3 2 .2~ 3 =?a = 3,b = Ạ c = 2=?S = a + 2b + c = 2 
8 2 

VD. Cho / = f 7 = -= ayịĩx — ĩ + b ln (sỊĩx — ĩ + 4 ) + c . Tính a + b 

J yJ2x-ì + 4 v ’ 

A. -2 B. -3 c. 1 D. 2 


Ta gán cận cho nguyên hàm: 


í 7 -= ứ + Mn 5 - Mn 4 = ứ + /? (ln 5 - ln 4 ) = A 

•I V2X-1+4 v 7 


Với A = 


13 Math À 

ỉ 0.5 J2K-1 

0.1074257939 


Hoàng Văn Bình 


































Đến đây, ta có thể chọn phương trình a+b= ĐÁ rồi giải hệ hoặc chọn tiếp một cặp cận nữa thay 
vào. 

Ở đây xin phép dựa vào đáp án và chọn đáp án nào cho ra hệ số a,b đẹp. 


B Msrth 

0.EE3Ị D.ímụỊ 
1 



13 MĩthT 



13 Ms.th Á 


0.9999999989 


-3.999999999 


Vậy a = l,b = -4 . Vậy a+b = - 3. 


Bài 3. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN 

I. Lý thuyết 

1. Tính diện tích hình phang 

Cho hàm số y = f (x) liên tục không âm trên đoạn [í/;/?]. Khi đó diện tịch của hình thang cong 

b 

giới hạn bởi y = f (x),y = 0,x = a,x =b là J/(x)dx 

a 

b 

Diện tích s của hình phẳng (£>) giới hạn bởi y = f (x), y = 0,X = a,x = b là s = ||/(x)|dx 

a 

b 

Diện tích s của hình phẳng (£>) giới hạn bởi y = f (x),y = g (x),x =a,x =b là s = j|/(x)-g(x)|í& 

a 

Tính /(v) = g (v) có các nghiệm x l ,x 2 ,x 3 ,....e(a;b). Khi bài toán không cho cận thì cận chính là 
hai nghiệm x l và x n . 

2. Tính thể tích vật tròn xoay 

Thể tích tròn xoay tạo bởi mặt phang tròn xoay giới hạn bởi đường y = f(x),y = 0,x = a,x = b 

b 

quay quanh trục Ox là V = 7ĩị f 2 (x)cbc 

a 

Thể tích tròn xoay tạo bởi mặt phẳng tròn xoay giới hạn bởi đường y = f(x),y = g (x) ,x = a,x = b 

b 

quay quanh trục Ox là V = 7rịịf 2 (x)- g 2 (x)ịdx 

a 

3. Tính quãng đường 


Hoàng Văn Bình 







b 

Cho phương trình vận tốc V = fịt) quãng đường là nguyên hàm của vận tốc 5 = ị f (t)dt 

a 


4. Một số ứng dụng khác 


R 

Tính diện tích chỏm cầu có bán kính R và đường cao h : 5 = 2n I \lR 2 -h 2 

R-h 

Thể tích hình cầu do hình tròn (c) : X 2 + y 2 = i? 2 khi quay quanh trục Ox : 

V = J rỊ [r 2 -x 2 )dx = 27ĩị[R 2 -x 2 )dx = ^- 

-R 0 3 

2 2 

Thể tích hình elip (£■): — + -^- = 1 khi quay quanh trục Oy 


a b 


M 2 2 \ bí 2,2 \ 

a 2 - --Ặ dy = í a 2 - --Ặ dy = 
b ) ov b ) 


Ana b 


I. Ví dụ 

VD. Tính diện tích hình phang giới hạn bởi đồ thị của y = x 2 +2 và y = 3x 


c. ^ 
2 


D. i 
6 


X = 1 2 J 

X 2 -3x + 2 = 0 \ Diện tích cần tính bằng [ X 2 -3x + 2 \dx = -- . 

X = 2 *Ị 1 6 

VD. Tính diện tích hình phang s giới hạn bởi y = X 3 -X và y = -X 2 + X 


37 

A. S=ị^~ 
12 


B. 5 = 4 
4 


c. 5 = ^ 

12 


X = 0 

1 27 

x 3 -x = x-x 2 <» X = 1 . Bấm J |x 3 +x 2 -2x|dx « 4“ 

X = -2 - 2 12 


D. 5 = 13 


VD. Cho đồ thị y = f (x) như hình vẽ sau đây. Diện tích 5 của hình phẳng (phần gạch chéo) được 
xác định bởi 


2 

A. 5 = I /(x)dx 

-2 


1 2 

B. 5 = I/(x)dx + |/(x)dx 

-2 1 


Hoàng Văn Bình 



-2 2 

c. s = j / (x) dx + j / (x) dx 
1 1 
1 2 

D. s = j f(x)dx — ị f (x)dx 

-2 1 



11-21 

Diện tích có giá trị dương nên s = - j / (x) dx + j / ( x)dx = Ị /(x)dx +Ị/(x) dx Chọn c. 

-2212 

VD. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng y = X 3 - ì,y = 0,x = 0,x=2 bằng 

A. ị B. ị c 3 D. 

2 2 


Bấm j" |x 3 —1| íbc = 

0 2 

VD. Diện tích hình phang giới hạn bởi các đường thẳng y = x 2 -3x +2 và y = X - 1. 

A. s = ị B. S = Ụ- C5 = ^ D. 5 = 2 

3 14 300 

Phương trình hoành độ giao điểm X 2 - 3x + 2 = X -1 <=> X = 1 , X = 3 

3 4 

Ta CÓ 5 = j|x 2 -4x + 3|dx = 2-. Chọn A. 

1 3 

VD. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = X 2 -1 và y = |x| +5 là 


A T 3 B. 12 

6 

PTHĐGĐ: |x 2 —1| = |x| + 5 <=> X = +3 




73 

3 


0 HỉLth À 

j! 3 Mx 2 -ll-lXl-» 

E Hs.th A 

3 

24.33333184 

24.33333333 


D. 14 


Hoàng Văn Bình 


05 I <N 









VD. Gọi s là diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (p), tiếp tuyến của nó tại A(l; -l) và 
đường thẳng X = 2 . Tính diện tích s 

Ạ c — 1 4 „„2 „„1 

0-1 B. s = - c. s = - D. s = - 



Phưong trình parabol y = x 2 (vì đi qua (0.0),(l;-l),(-l;-l)) 

Phương trình tiếp tuyển của ( p) tại A là y = -2x + l 

2 2 1 

Vậy diện tích giới hạn s = J|(-2x + l)-Ị-x 2 )|dx = J|-2x + l + x 2 |dx = ^ 

1 1 3 

VD. Cho hình phang giói hạn bởi các đường y = xlnx, y = 0,x = e quay xung quanh trục Ox tạo 
thành khối tròn xoay có thể tích —ịbe 3 - 2j. Tìm a,b 

A. a = 21,b = 5 B. a = 26,b = 6 c. a = 2A,b = 5 D. a = 27;b = 6 

ĐK: x>0 

Phương trình hoành độ giao điểm xin X = 0 <» X = 1 

V = 7ĩị X 2 ln 2 xdx = (5e 3 - 2)-Ệ- suy ra a = 27 ,b = 5 
1 27 

VD. Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = V2-X, 
y = X, y = 0 quanh trục Ox được tính theo công thức nào sau đây? 

1 2 2 

A. V = 7ĩị{2-x)dx + 7ĩịx 2 dx B. V = 7ĩị{2-x)dx 

0 1 0 


Hoàng Văn Bình 



























1 2 

c. V = 7T Ị xcbc + 7 ĩỊ\Ị 2- xdx 
0 1 


1 2 

D. V = 7TỊX 2 dx + 7 ĩỊ( 2-x)dx 
0 1 


Phương trình hoành độ giao điểm của 


X = yỊĨ—X <=> X = 1 
X = 0 ; 

V 2 - X = 0 X = 2 


1 2 

Vậy ta CÓ: V = 7ĩịx 2 dx + 7ĩị(2-x)dx 
0 1 


VD. Gọi (//) là hình phang giới hạn bởi đồ thị hàm số đường thẳng X = 1 và trục hoành. 

Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay (H ) quanh trục Ox. 


A. V = 


71 


B. v = \ 
3 


c. v = 


7Ĩ 


D. v = ị 
5 


Ta bấm: 



VD. Gọi H là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = J— —— , trục Ox và đường thẳng x = l. 

V 4 X 

Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình H quanh Ox 


A 4 

A. 

2 3 


B - ị ỉn ị 

2 3 


c. Ị-ỉnị 

2 4 


D. 7ĩ\n~- 
3 


Ta có phương trình hoành độ giao điểm: 


' 4-x 


= 0<» x = 0 


Thể tích giới hạn: V = Tĩị J — 2 

0 ^ V 4 —X J 


dx = ^ ln % . Chọn A. 
2 3 


VD. Gọi (//) là hình phẳng giới hạn bởi hai trục đồ thị, đường thẳng X = 1 và đồ thị hàm số 
y = 1 + X 3 . Tính thể tích khối tròn xoay do (//) sinh ra khi quay quanh trục Ox 


A 5 _ 

A. --7Ĩ 

3 


B. ^7ĩ 
14 


r 1 „ 

c. —71 

14 


D. 271 


Hoàng Văn Bình 















Bấm máy tính: 



Chọn B 


VD. Gọi (//) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số ỵ = -yịx+2, ỵ = x+ 2,x = \. Tính thể tích V 
của vật thể tròn xoay khi quay hình phang H quanh trục hoành. 

21 n 


A. v = - 


9ĩĩ 

B. v = ^r 
2 


c. v=9X 


D. v = 


55 7Ĩ 


Vì đồ thị y = -VX+2 nằm dưới Ox nên bị âm. Ta lấy đối xứng 
lên Ox. 


Phương trình hoành độ giao điểm: x + 2- \lx + 2 =()<=> 

-1 2 1 rr 

Ta có: V = 7rị d x+7ĩị (jc + 2) 2 dr = . Chọn D. 

-2 -1 6 


x = -2 

X = -1 



VD. Một đám vi trùng tại ngày thứ t có số lượng là /v(f ). Biết rằng yv ’(f ) = J 

đám vi trùng có 250000 con. Hỏi sau 10 ngày số lượng vi trùng là bao nhiêu? 

A. 258.959 con B. 253.584 con c. 257.167 con D. 264.334 con 


Ta có số lượng vi trùng bằng số lượng ban đầu cộng vói số lượng đã tăng trong 10 ngày được tính 

như sau: 250000+ f út 

J 0 1 + 0,5 1 

0 Ms.th A 

25 Ũ 000 :!Ỉ^Ì! 

264334■0758 

Chọn D. 

VD. Trong một đợt xả lũ, nhà máy thủy điện đã xã lũ trong 40 phút vói lưu lượng nước tại thòi 
điểm t giây là v(t ) = 10 1 + 500 (m / . Hỏi sau khi xã lũ trên thì hồ thoát được một lượng nước là 

bao nhiêu? 

A. 5.10 4 (m 3 ) B. 4.10 6 (w 3 ) c. 3.10 7 (w 3 ) D. 6.10 6 (w 3 ) 


Hoàng Văn Bình 




















2400 

Ta có lượng nước thoát ra là: I (l0í+500) = 3.10 7 (m 3 ) 

0 

VD. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 15 m/s thì người lái đạp phanh. Kê từ thời điểm đó, ô 
tô chuyển động chậm dần với vận tốc v(í) = —5t + 15 ( m/s). Trong đó t là khoảng thòi gian tính 

bằng giây. Hỏi từ lúc bắt đầu đạp phanh cho đến khi xe dừng hẳn thì còn di chuyển được bao 
nhiêu m ? 

A. 22,5 m B. 45 m c. 2,25 m D. 4,5 m 

Quãng đường là nguyên hàm của vận tốc. Ta có, tại thời điểm xe dừng hẳn thì vận tốc bằng 0, suy 

3 

ra t = 3. Vậy quãng đường đi được là J(-5í + 15) cử = 22,5 m 

0 

VD. Một mảnh vườn toán học có dạng hình chữ nhật, chiều dài là 16 m chiều rộng là 8 m. Các 
nhà toán học dung hai đường parabol, mỗi parabol có đỉnh là trung điểm của một cạnh dài và đi 
qua hai đầu mút của cạnh dài đối diện. Phần mảnh vườn nằm ở miền trong được giói hạn bởi hai 
parabol được trồng hoa hồng. Biết chi phí trồng hoa hồng là 45.000 VND / m 2 . Hỏi các nhà toán 
học phải chi bao nhiêu tiền để trồng hoa trên mảnh vưòn đó? 

A. 3322000 VND B. 3476000 VND c. 2715000 VND D. 2159000 VND 



Ta gán hệ trục tọa độ cho mảnh vườn như hình vẽ. 

Ta cần phải xác định được phưong trình hai đưòng parabol sau đó tính diện tích rồi mói tìm được 
số tiền. 

Cách viết phương trình parabol bằng máy tính cầm tay: 

Ta sử dụng chuông trình thống kê iMODEl [~3~| trong máy tính: 


Hoàng Văn Bình 








Để bắt đầu sử dụng ta ấn ỊmodeỊ nn [=1 

Ta viết phương trình của parabol úp trước. Nhìn đồ thị ta thấy, parabol úp đi qua ba điểm 
(0;4),(8;4),(-8;4) 


Bấm máy tính iMODEl nn í~3l 


STOT 


Ta thấy có hai cột X nhập hoành độ ba 


điểm parabol đi qua và y nhập tung độ tương ứng của ba điểm ở cột X. Ta nhập như sau: 



STAT 


s 


1 


□ 



Ẽ 


-i 

-ủ 


i 


i 

-ụ 

4 


Nhập xong rồi ấn nút AC. 


Lưu ý: Phương trình parabol của ta thường là y = Ax 2 +Bx + C , nhưng trong máy tính thì ngược 
lại y = Cx 2 + Bx + A . Chúng ta sẽ hiểu theo máy tính. 

Ấn (§hịf) ỊT| (5] 


1: R 2: E: 

3:c 4:£i 

5ĨẾ2 6ĨÍ> 


để tìm các hệ số c, B, A 



Vậy phương trình parabol úp là y í = —- X 2 + 4 


Phương trình parabol ngữa có thể viết tương tự, tuy nhiên do hai đồ thị đối xứng nhau qua 
1 , 

Ox => y 9 = X - 4 
8 


Đến đây ta áp dụng bài toán tích phân tích diện tích giới hạn bởi hai đồ thị. 
Hoàng Văn Bình 









Tìm giao điểm của hai parabol: 

y ỉ = y 2 <^> y l -y 2 = 0=>^j-x 2 + 4-^-X 2 +4 = 0<í>^x 2 +& = 0o x = ±4y/ĩ 

8 8 8 

Ta tính diện tích nửa trên sau đó nhân 2 ta được diện tích phần giới hạn của hai parabol 



-472 -ÌJÍ 2+ 4ĨdX 

s Math À 

Ansx2 


30.16983933 

60.33977866 


Sau đó ta nhân với số tiền trồng hoa 


Mìth A 


Ansx45ũũũ 

2715290.04 


Vậy số tiền các nhà toán học phải trả là 2715000 VND. Chọn c. 

VD. Ông B có một khu vườn giới hạn bởi một đường parabol và 
một đường thẳng. Nếu đặt hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ thì 
parabol có phưong trình y = X 2 và đường thẳng y = 25. Ông B dự 
định dung một mảnh vườn nhỏ được chia từ khi vườn bởi một 
đường thẳng đi qua o và điểm M trên parabol đê trồng hoa. Hãy 
giúp ông B xác định điểm M bằng cách tính độ dài OM để diện 

9 


tích mảnh vườn nhỏ là 


A. OM =2^5 


B. OM = 15 


c. OM = 10 


V 


1 25 


(M 


& r 

H 

o 

à X 


Gọi H là điểm có hoành độ a là hình chiểu của điểm M lên Ox . Suy ra phưong trmh 

a f 2 3 ữ- 3 

OM __ f / 2 \ 7 ax X 

OM : y = tan —— .x = ax . Ta có \\ax-x ]dx = - 

OH r r l 


a 

~6 


m , a 3 9 _ _ Ị— 

Ta có — = a = 3=> OM = 3V10 
6 3 

VD. Ngưòi ta dựng một cái lều vải (/7) có dạng chóp lục giác cong đều như hình vẽ. Đáy là một 
hình lục giác có cạnh bằng 3m. Chiều cao SO = 6m so vuông góc đáy. Các sợi dây c l ,c 2 ,c ĩ ,c 4 ,c 5 ,c 6 
nằm trên các đường hình parabol có trục đối xứng song song với so. Giả sử giao tuyến của (H) 
với một mặt phang (p) vuông góc với đáy tại trung điểm so thì được lục giác có cạnh bằng 1 m. 
Tính thể tích phần trong của lều (//). 


Hoàng Văn Bình 
















Ta xét một mặt phẳng đi qua so và Cj . Ta thây Cj đi qua ba điểm A(0;6),5(l;3),c(3;0) 


■ Cị-.y = ^-x 2 --^-x + 6. Rút x->y:x = ^--j2y + -^. Thể tích của lều: 


V=J 


\t-l 

2 2 

ỗ 6j3 í 


7 

2 


1 

4 


0 


-y 


~-\ 2 y + i 


V' 


dy = 


135^3 



Hoàng Văn Bình 















VD. Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc V 0 =Ỉ5 m/s thì tăng tốc với gia tốc 

a(t) = t 2 +4t m/ s 2 . Tính quãng đường chất điểm đó đi được trong khoảng thòi gian 3 giây kể từ 

lúc bắt đầu tăng tốc. 

A. 70,25 m B. 68,25 m c. 67,25 m D. 69,75 m 


t 3 t 3 

; (V) = ịữ (t)dt = —■ + 2 1 + c ma Vq = 15 = c ■ + 2í +15 


Bấm 



VD. Cho hàm số y = f (jt). Đồ thị hàm số 

y = f (x) như hình bên. Đặt 

/ỉ(jt) = 2 /(jc)-jc 2 . Mệnh đề nào dưới đây 

đúng? 

A. h(4) = h(-2)>h(2) 

B. h(4) = h(-2)<h(2) 
c. h(2)>h(4)>h(-2) 

D. h(2)>h(-2)>h(4) 



Ta có /ỉ'(v) = 2[/'(v)-v]^>/z'(x) = 0<í>/'(x) = x 


Đường thẳng y = x đi qua ba điểm (-2;-2);(2;2);(4;4)trên đồ thị 


Gọi S l , S 2 lần lượt là diện tích phân bên trên và bên dưới của 
đường thẳng y = x 

S l >0<^ 2 ịh'(x)dx>0<^h(2)-h(-2)>0<^h(2)>h(-2) 

-2 

s 2 <0o-ịh'(x)dx<0oh(2)-h(4)>0oh(2)>h(4) 

2 

Mà S 1 >S 2 =>h(2)-h(-2)>h(2)-h(4)oh(4)>h(-2) 

Suy ra h (2) > h{4) >h{— 2) 



Hoàng Văn Bình 
















VD. Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc V (km/h) phụ thuộc 
thời gian t (h) có đồ thị của vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời 
gian 1 giò kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị có một phần là đường 
parabol có đỉnh là /(2; 9) và trục đối xứng song song vói trục tung, 

khoảng thòi gian còn lại của đồ thị là một đoạn thẳng song song vói trục 
hoành. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 3 giò đó (kết 
quả làm tròn đến hàng phần trăm). 


A. s = 23, 25 (km) 

B. £ = 21,58(&m) 
c. S = 15,50 (Ẵ:m) 
D. S = 13,83(&m) 



o 12 3 


Hoàng Văn Bình 










Phương trình parabol của chuyển động là y = -Ị- X 2 + 5x + 4 

31 31 

Ta có v(l) = -2 => phương trình đường thắng của chuyển động là y = -Ị- 


Ta có quãng đường vật chuyển động được tính theo 


-5 , 


X + 5x + 4 


cỉx + í — (ỉx 

ị 4 


Đọc thêm: công thức Walliss 

' (/ 1 — 1 )!! 


n n 

2 2 

I cos" xdx = I sin" xdx = 
0 0 


( 1 ) 


n lẻ dùng (1) , chẵn dùng (2). 

( "- 1 )! ^( 2 ) 


n\\ 2 

n !! đọc là n Walliss và được hiểu dựa vào n chẵn hay lẻ. 
VD. 0!! = 1; 1!! = 1; 2!! = 2; 3!! = 1.3; 4!! = 2.4; 5!! = 1.3.5 


n 

2 

VD. Jcos n xí/x = 
0 

n 

2 

VD. I sin 10 xdx = 

0 


10!! 2.4.7.8.10 256 


11!! 1.3.5.7.9.11 693 


9 !! n _ 63 K 

ĨÕ!!'Ì = 512 


= 21,58(3) 


Hoàng Văn Bình 



